
MATH 


MỖI THÁNG MỘT CHỦ ĐỀ 


Phương pháp tọa độ 
trong mặt phổng 


Thanh Hoá, tháng 04, năm 2017 


2 



Lời nói đâu. 


Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng là một phần kiến thức quan trọng thưòng xuyên 
là câu hỏi dùng để phân loại học sinh khá, giỏi trong đề thi. Đây là một chủ đề đã có rất 
nhiều bài viết, tuy nhiên tác giả vẫn quyết định viết chủ đề này như một món quà tặng cho 
các em học sinh lớp 10. 

Các bài trong tài liệu được phân bài theo chương trình trong sách giáo khoa hiện 
hành rất thuận tiện cho bạn đọc và đặc biệt là các em học sinh đang học phần này tham 
khảo! Trong tài liệu tác giả có đưa ra các ví dụ minh họa ở các mức độ khác nhau kèm với 
đó là các bài tập đề nghị có hướng dẫn giải một số bài tập khó; đồng thời tác giả đưa ra 50 
bài tập trắc nghiệm không đáp án để bạn đọc làm quen với cac bài tập trắc nghiệm! 

Mặc dù trong quá trình biên soạn tác giả đã rất cố gắng để bài viết của mình được 
hoàn thiện nhất. Tuy nhiên chắc chắn rằng đâu đó sẽ có những câu, những từ làm bạn đọc 
thấy không hợp lý. Tác giả rất mong nhận được góp ý từ phía bạn đọc để bài viết được hoàn 
thiện hơn. 

Mọi góp ý từ phía bạn đọc xin gửi về cho tác giả qua hòm thư điện tử: 
hoang.hoanglap@gmail.com , mạng xã hội Facebook: www.facebook.com.hoang.gd.7 
hoặc ĐT: 0936.407.353. 

Qúy thầy cô cần mua file word xin vui lòng liên hệ cho tác giả theo địa chỉ trên! 

Thanh Hoá, ngày 15, tháng 04, năm 2017 


Nguyễn Bá Hoàng 




Phương pháp tọa độ trong mặt phăng 


Bài 1. Viết phương trình đường thẳng 
I. Nội dung kiến thức. 

1. Một số kiến thức về vectơ và toạ độ: 

• Giá của một vecto là đường thắng đi qua điếm đầu và điếm cuối của vectơ đó. 

• Cho hai điểm A, B thì AB = (x fí -x A ',y B -y A ), AB = I Ab| = Ậx B - X A ) 2 + (y B - y A ) 2 . 

• Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì X M = — ~~~ ; y M = ~ ~2~^~ ■ 

• Nêu G là trọng tâm của tam giác ABC thì X G = ——-—; y G = — —. 

• M.v = |m|.|v|.cos(m,v), nếu w_Lv thì M.v = 0;0° < (w,v) < 180°. 

2. Vectơ chỉ phưong của đường thẳng: Vecto u được gọi là vecto chỉ phưong của đường thẳng d 
nếu nó có giá song song hoặc trùng với đường thắng d. 


_ ► _ 

3. Vectơ pháp tuyến của đường thẳng: Vecto n được gọi là vectơ pháp tuyến của đường thẳng d 
nếu nó có giá vuông góc với đường thắng d. 


4. Phưong trình tham số của đường thắng: Đường thắng d có vectơ chỉ phưong u - ( a;b ) và đi 

, x x , íx = x 0 +at , 

qua điêm M(x 0 ; y 0 ) thì có phưong trình tham sô là: \ ,ở đây t chính là tham sô. 

[y = y 0 +bt 

5. Phưong trình chính tăc của đoạn thăng: Đường thăng d có vecto chỉ phưong u = ( a;b ) và đi 

qua điểm M(x 0 ; v 0 ) thì có phưong trình tham số là: ——— = - — , chú ý rằng phưong trình chính 

a b 

tắc của đoạn thắng chỉ được viết khi ab ỹt 0. 

6. Phưong trình tống quát của đường thắng: 

• Đường thẳng d có vecto pháp tuyến n = (a;b ) và đi qua điếm M(x 0 ; y 0 ) thì có phưong 
trình tổng quát là: a(x-x ữ ) + b(y- y 0 ) = 0. 


4 



• Cho đường thẳng d:ax + by + c = 0. 

> Nếu đường thẳng d ' song song với đường thẳng d thì phương trình đường thẳng 
d' có dạng cvc+by + c'- 0. 

> Neu đường thắng d " vuông góc với đường thắng d thì phương trình đường thắng 
d " có dạng bx -ay + c" = 0. 

7. Phưong trình đường thẳng theo đoạn chắn: Đường thẳng d đi qua hai điểm A(a',0),B(0',b ) với 

ab^ 0 có phương trình là: — + y -1 = 0. 

a b 

8. Phưong trình đường thẳng theo hệ số góc: 

• Đường thắng d có hệ số góc k và đi qua điếm M(x 0 ;y 0 ) thì có phương trình theo hệ số góc 


là: y = k(x-x 0 ) + y 0 , chú ý rằng những đường thắng song song với trục tung không viết 

được phương trình theo hệ số góc. 




• Góc giữa đường thẳng d và trục Ox: Đường thẳng d Ị 
cắt trục Ox tại M. Mt là tia nằm phía trên trục Ox thì 

xMt = a là góc giữa đường thắng d và trục Ox và ta 

y l 



cần lưu ý rằng tan a = k. 

• Đường thắng d nếu có hệ số góc là k thì nó có vectơ 
chỉ phương là u = (l;k) và vectơ pháp tuyên là 

0 


X 


V = (*;-!). 


9. 


10 . 


• Cho đường thẳng d có hệ số góc là k và đường thẳng d' có hệ số góc là k ' nếu: 

> d±d' thì k.k' = -ì. 
y d II d' thì k = k'. 

Lưu ý: Khi đề bài yêu cầu viết phương trình đường thắng mà không nói gì ta viết phương trình 
tổng quát. 

, , , ị d : ax + by + c = 0 

Vị trí tưong đôi của hai đường thăng: Cho hai đường thăng < . 

[d': a'x + b'y + c' = 0 

Đế xét vị trí tương đối của d và d ' ta xét số nghiệm của hệ phương trình sau: 

ịax + by + c = 0 

, , „( 1 ) 

[a' x + b' ỵ + c' = 0 

• Hệ (I) có một nghiệm thì d và d' cắt nhau. 

• Hệ (I) vô nghiệm thì d và d ' song song với nhau. 

• Hệ (I) có vô số nghiệm thì dvầd' trùng nhau. 

Nếu a'b'c'^ 0 thì: 


• dvà d' cắt nhau khi và chỉ khi 

a' b' 

• d\ầ d' song song với nhau khi và chỉ khi — = 

a' b' c' 

, ,, . v t ,,, . a b c 

• d và d trùng nhau khi và chỉ khi — = — = 

a' b' c' 


5 



II. Ví dụ minh hoạ. 


I 


1. Cho hai điểm M(-l;2),iV(2;3). 

Tìm vecto chỉ phương và vecto pháp tuyến của đường thắng MN; 
Viết phương trình chính tắc, tham số của đường thắng MN. 


Lời giải 

Ta có vecto MN chính là vectơ chỉ phương của đường thăng MN nên : 

n w =(2-(-l);3-2)o U MN = (3;1) 

Vectơ pháp tuyến của đường thắng MN ta lấy được ngay là n MN = (-1;3) 

Do đường thẳng MN đi qua M(— 1;2) và có vectơ chỉ phương U MN = (3; 1) nên ta có : 

, , fx = 3 + (-l )t ịx = 3-t 

Phương trình tham sô của đường thăng MN là : - _ <=> < 

\y = ỉ + 2t \y = ỉ + 2t 


Phương trình chính tắc của đường thắng MN là : 


, x-(-l) y-2 x + 1 y —2 

à : --—- = --<=> —— = -- 



X = 1 + 2 1 


2. Cho đường thẳng A có phương trình tham số: í ' 

[y=-3-t 

Viết phương trình tổng quát của A; 

Viết phương trình chính tắc của đường thẳng d đi qua điếm M(2; 3) và song song với A; 
Viết phương trình tổng quát của đường thẳng l đi qua điểm AT4; 2) và vuông góc với A. 


Lời giải 

Đường thắng A có vectơ chỉ phương là u = (2; -1) nên có vectơ pháp tuyến là n = (1; 2). 
Chọn tham số í = 0 ta có ngay điếm A(l; -3) nằm trên A. 

Phương trình tống quát của đường thẳng A là : 

l.(x-l) + 2.[y-(-3)] = 0o [x + 2y-5 = 0 

Do đường thẳng d song song với A nên đường thẳng d có vectơ chỉ phương là u d = (2;-l). 


Phương trình chính tắc của đường thắng d là : 


x-2 _ y-3 


I 


Đường thắng l vuông góc với A nên có vectơ pháp tuyến là n t = (2;-l). 
Phương trình tổng quát của đường thẳng l là : 

2(x —4) —l(y —2) = 0<=> 2x — y — 6 = 0 


3. Cho tam giác ABC với A(-l; 2), 5(2; 3), C(4;6). 

Viết phương trình đường trung tuyến của tam giác kẻ từ B\ 
Tìm toạ độ trực tâm của tam giác ABC. 


Lời giải 


6 
















a. Gọi D là trung điểm của AC, ta có toạ độ của điểm D là : D = 1 —; 4 ì. 

u J A 

Ta có 5D = Ị^-2;4-3j = Ị^--^;lJ nên vectơ pháp tuyến của đuờng Ị Nv 

thẳng BD là : n BD = (2;1). / 

Phuơng trình đuờng thẳng BD là : ( , *■ -—^ Ịị 

2(x - 2) + l(y - 3) = 0 12v + y — 7 = õ 

b. Gọi H là trực tâm của tam giác ABC. 

Ta có BC = (2; 3) là vectơ pháp tuyến của đuờng thẳng AH nên đuờng thẳng AH có phuơng trình 


là : 2(x + 1) + 3 o -2) = 0 => 2jc + 3y - 4 = 0. 

Ta có AC = ( 5; 4) là vectơ pháp tuyến của đuờng thẳng BH nên 
đuờng thăng BH có phuơng trình là : 

50-2) + 40-3) = 0 <=> 5x + 4y - 22 = 0. 

Suy ra toạ độ điếm H là nghiệm của hệ phuơng trình sau : 

2x + 3y-4 = 0 
5x + 4y-22 = 0 




Ví dụ 4. Cho tam giác ABC có đỉnh C(-2;-4) và trọng tâm ơ(0;4). Hãy viết phucmg trình đuờng thắng 
AB biết rằng M(2; 2) là trung điểm của cạnh BC. 


Lời giải 

Vì M(2; 2) là trung điếm của cạnh BC nên ta có: 
x B +(-2) _ 2 

2 Õ o 

^+(-4) _ 2 
2 


X B = 2.2 + 2 = 6 
y B — 2.2 + 4 = 8 


5(6; 8). 


Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên AG = 2 GM 


|0-x A =2(2-0) fx A =-4. 

|4-y A =2(2-4)^ > |y A =8 


=>AH;8). 



Ta có: AB = (10;0) nên vectơ pháp tuyến của đuờng thẳng AB là: n AB = (0;1). 
Phương trình đuờng thẳng AB là: oo + 4) + lỌ'-8) <+> 1 3 ' — 8 = oi 


Ví dụ 5. Cho đuờng thắng d có hệ số góc bằng -3 và A( 1; 2) nằm trên d. 

a. Lập phuơng trình tham số của đuờng thẳng d\ 

b. Lập phuơng trình tổng quát của đuờng thẳng d. 

Lời giải 

a. Đuờng thắng d có hệ số góc bằng -3 nên có vectơ chỉ phuơng là (l;-3). 

Đuờng thắng d đi qua điếm A(l; 2) và có vectơ chỉ phuơng là (1; -3) nên có phuơng trình tham 

số là : 

b. Đuờng thắng d có hệ số góc bằng -3 nên có vectơ pháp tuyến là (3;1). 



7 










Đường thẳng d đi qua điểm /4(1; 2) và có vectơ pháp tuyến là (3; 1) nên có phương trình tổng 
quát là : 

3(x-l) + l(y-2) = 0 <=> [3x4- y-5 = 0 


Ví dụ 6. Hãy viết phương trình tống quát của đường thắng d đi qua /4(2;-5) và nó tạo với trục Ox một 
góc 60°. 


Lời giải 

T , . ^ 

Hệ sô góc của đường thăng dlầ k = tan 60° = -Ỵ-. 

R r— -— 

Phương trình đường thẳng d là : y = -Ỵ- (x - 2) -5 <=> \Ị3x - 3y -15 - 2 \l?> 


Ví dụ 7. Cho đường thẳng d cắt trục Ox, Oy lần lượt tại A, B. Biết rằng A(1;0) và BAO = 45°. Hãy viết 
phương trình đường thẳng d. 


Lời giải 

Gọi a là góc giữa đường thắng d và trục Ox. y ủ „ 

Trường họp 1 : 

BAO + a = 180° =>a = 180°-45° =135°. 


0\ A(l;ì 



Suy ra hệ số góc của đường thẳng d là: k = tan 135° = -1. 
Đường thắng d có hệ số góc k = -1 và đi qua A(1;0) nên 

có phương trình là: y = -l(x -1) 4 - 0 <=> X + y -1 = 0 

Trường họp 2 : BAO = a =>a = 45°. 

Suy ra hệ số góc của đường thắng d là : k — tan 45° = 1. 
Đường thắng d có hệ số góc k = 1 và đi qua A(l; 2) nên có 
phương trình đường thẳng d là : 

y = l(x — 1) + 0 <=> |jc — y — 1 = 0| 


Ví dụ 8. Đường thẳng d đi qua M (—1;—5) cắt trực Ox, Oy lần lượt tại A, B sao cho OA = 2OB. Hãy viết 
phương trình đường thẳng d. 


Lời giải 

Cách 1 : Sử dụng phưong trình đường thẳng dạng hệ số góc. 

Gọi a là góc giữa đường thắng d và trục Ox. 

OB 1 

Do tam giác OAB vuông tại o nên ta có: tan BAO = — = 4- 

OA 2 

Trường họp 1 : 

BAO + a = 180° => tana = Đường thẳng d có hệ số góc bằng và đi qua M(—1;—5) nên 

có phương trình là : y = -^-(x + l)-5<=> X + 2y +11 = 0 

Trường họp 2 : 

BAO = a => tana = Đường thẳng íỉ có hệ số góc bằng ^ và đi qua M(-l;-5) nên có phương 


trình là : y = ^(x +1)-5 <=> |x-2y-9 = 0| 


8 
















Cách 2 : Sử dụng phưong trình đoạn chắn. 

Giả sử A(cr,0),B(0',by,ab ^0 phương trình đường thẳng AB là: — + ^- = ỉ<=> bx + ay-ab = 0(ỉ). 

a b 

_ __ ,, , , \ a = 2b 

Do OA - 2 OB nên \a\ = 2 & <=> _ . 

\_a = -2 b 

Trường họp 1 : 

Nếu a = 2b ta có (1) <=>bx + 2bỵ-2b 2 = 0ox + 2y-2b = 0 (2). 

Do M (—1; -5) nằm trên d nên -1 + 2. (-5) -2h = 0<=>2h = -ll. Thay vào (2) ta được phương trình 
đường thẳng d là: x + 2y + ll = 0 

Trường họp 2 : 

Nấu a - -2b ta có (1) <=> ửx - 2by + 2 b 2 = 0<=>x-2y + 2b = 0 (3). 

Do M(—1;-5) nằm trên đường thẳng d nên -1 - 2.(-5) + 2b = 0 2b = -9. Thay vào (3) ta được 

phương trình đường thẳng dlầ: X - 2y - 9 = 0 


Ví dụ 9. Hãy lập phương trình đường thắng qua M(2;l) và cắt trục Ox, Oy lần lượt tại A, B sao cho diện 
tích tam giác OAB bằng 4. 


Lời giải 

Giả sử d là đường thắng cần lập phương trình. Gọi ỵẢ 

A(a; 0), B( 0; tí) lần lượt là giao điểm của đường thẳng d với /d 

trục Ox, Oy. 

' , _ X , y ỵB(m 

' — 1__ 4. u 4. ' . J1X. I - 1 n / 


y* 

/d 

X 

B(0;b) 

///A(a\ 0) 0 

X 


Ta có phương trình đường thẳng d là: — + y- — 1 = 0. // 

a b _ / 

Do điểm M (2; 1) nằm trên đường thẳng d nên: /A(a;Q) o 

— + -t—1 = 0<=> a + 2b-ab = 0 (1). ''' 

a b 

, , . , , . ab = 8 

Ta có: 5 , aabc = 4 OA.OB = 8 \a\.\b = 8 \ab = 8 

\_ab = - 8 

a=| í 8 

, , v a=— 

Trường họp 1 : Nêu ab = 8 thay vào (1) ta có: <! <=> < b 

ị + 2b-8 = 0 [(h-2) 2 =0 

Suy ra phương trình đường thăng dlà: — + -^--l = 0<=> x + 2y-4 = 0 
Trường họp 2 : Nếu ab = -8 thay vào (1) ta có: 


a = -- = 4 
b 


a = ~ — 
b 


-- + 2Z? + 8 = 0 b 2 + 4b - 4 = 0 


ly vào (1) ta có: 

[n-8 • 4v2 

L = -Ị Ífc = -2±ự2 | 6 = _ 2 + ^ 

|b 2 + 4b - 4 = 0 r = |ư = 8-4>/2 

\b = -2-s[2 


Do đó phương trình đường thẳng d là: 

(l-^)x + (2 + 2v / 2)y-4 = 0v(l + ^)x + (2-2^)y + 4 = 0 


9 









Ví dụ 10. Cho hai điểm M(3;l) và /(2;-2). Viết phưcmg trình đường thắng d đi qua M và cắt trục Ox, 
Oỵ lần lượt tại AvàB sao cho tam giác IAB cân tại I. 


Lời giải 

Giả sử đường thẳng d cắt trục Ox, Oy lần lượt tại A(a-,0),B(0',b),ab * 0. 

Phương trình đường thẳng d có dạng: — + y = 1. Do d đi qua M(3;l) nên — + ^- = 1(1). 

a b CI b 

Gọi N là trung điểm của AB thì N ^ Vì tam giác ABC cân tại I nên IN _L AB. 


Do đó: IN.AB — 0 


a-4 b + 4 


b) = 0 4a - a 2 + b 2 + 4b - 0 


(a + b)(b -a + 4)o 


a = b + 4 


3 1 , 

Trường họp 1 : a = -b thay vào (1) ta có: —~ + y = 1<Í> b = -2=> a = 2. 

-b b 

^ , X y -——— 

Suy ra phương trình đường thăng d là: — + = 1 <=> X - y - 2 = 0 

Trường họp 2 : a=b + 4 thay vào (1) ta có: 

3 1 0 [b = 2^>a = 6 (thoảmãn) 

—^— + ^ = lo3b + b + 4 = b 2 + 4bob 2 = 4o ' 
b + 4 b b = -2=> a = 2 (loại) 


Với a - 6,b = 2 ta có phương trình đường thẳng d là: ^ + ^- = l<^> x+3y-6=0 

6 2 --- 


Ví dụ 11. Cho đường thẳng d :y = 2x + l, viết phương trình đường thẳng d ' đi qua điểm B là điểm đối 
xứng của điểm A(0;-5) qua đường thẳng d và song song với đường thẳng y = -3x+2. 


Lời giải 

Đường thẳng AB vuông góc với đường thẳng d nên ta có: k AB .2 = -1 <=> k AB = 

Phương trình đường thẳng AB là: _v = — ^ (x - 0) —5 <=> y = — ^ X — 5 . 

Vì A và B đối xứng nhau qua đường thẳng d nên trung điểm N của chúng sẽ là giao điểm của hai 
đường thẳng d và AB. 

fy = 2x + l . N 

, ^ K 6 12 19 ^ 

Suy ra toạ độ của diêm N là nghiệm của hệ phương trình: ị 1 => ,/V - - V- . 


y = --j-x-5 
2 


.... , , ( 24 13) 

Từ đó ta tính được A - —; —— . 


Đường thẳng d ' song song với đường thẳng y = -3x + 2 nên k d . = -3. 

( 24^1 13 -—-— 

Phương trình đường thăng d ' là: y = -3 Ị X + j - <=> y = —3x -17 


10 










III. Bài tập đê nghị. 


1. Cho tam giác ABC trong mặt phẳng toạ độ Oxy với A(2;3),5(-l;4), C(3;6). 

a. Viết phương trình tống quát đường trung tuyến kẻ từ C; 

b. Tìm toạ độ của điếm H là chân đường cao kẻ từ A. 

2. Hãy xác định đường thắng đi qua điểm /4(1; 2), cắt trực hoành tại 5, cắt trục tung tại c sao cho 
OB = 2 oc. 

3. Tìm phương trình các đường thắng chứa các cạnh của tam giác ABC biết tam giác có hai đỉnh 
A(-l;2),5(2;4) và trọng tâm ơ(2;3). 

4. Lập phương trình ba đường trung trực của một tam giác có trưng điếm các cạnh lần lượt là 
M (-1;0), 7V(4;1),5(2;4). 

5. Cho M( 1; 2) hãy lập phương trình của đường thắng qua M và chắn trên hai trực toạ độ hai đoạn có 
độ dài bằng nhau. 

6. Cho tam giác ABC có toạ độ các đỉnh là A(0;2),5(-1;3),C(4;1). Đường thẳng ả cắt trực Ox, Oy 
lần lượt tai M. N sao cho OM = AON. Hãy viết phương trình đường thẳng d biết rằng nó đi qua 
trọng tâm G của tam giác ABC. 

7. A và B lần lượt là giao điếm của đường thắng d với trực Ox và Oy. Biết rằng ABO = 60° và đường 
thẳng d đi qua c 

8. Cho đường thẳng d: 2x - y - 4 = 0. Hãy lập phương trình đường thẳng AO biết rằng o là gốc toạ 
độ và A là hình chiếu của điếm 5(1; 2) lên đường thắng d. 

9. Cho tam giác ABC có toạ độ đỉnh là A(l; 2), 5(3; 2), C(2; -3). 

a. Viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng A5; 

b. Viết phương trình đường trung tuyến đi qua đỉnh C; 

c. Viết phương trình đường cao ứng với cạnh 5C; 

d. Viết phương trình đường trung bình của tam giác ABC cắt các cạnh A5 và AC. 

10. Cho hai điếm M(0;-2) và 7(1; 4). Viết phương trình đường thắng d đi qua M và cắt trục Ox, Oy 
lần lượt tại A và 5 sao cho tam giác IAB cân tại I. 

11. Hai cạnh A5, AC của tam giác ABC có phương trình lần lượt là 3x-2y+l=0 và A'- V + 1 = 0. 
Đường trung tuyến ứng với cạnh A5 có phương trình là 2x-y-ỉ = 0. Viết phương trình của cạnh 
BC. 

12. Một cạnh của tam giác có phương trình x-2y + 1 = 0. Hai đường trung tuyến ứng với hai cạnh còn 
lại có phương trình X + y - 5 = 0 và 2x + y -11 = 0. Hãy viết phương trình hai cạnh còn lại của tam 
giác. 

13. Xét vị trí tương đối của các cặp đường thắng sau đây: 
a. 2x-5y + 3 = 0 và -3x + 7y-8 = 0; 



ịx = 3 + 6 1 

b. x-3y + 5 = 0 và < 1 ; 

|, = i + 2, 


11 



ịx = 5 + 41 ịx = ỉ-2t' 

c. < và < _ • 

[y = -2 + 2t [y = 7 + 3t' 

14. Tìm phương trình đường thắng chứa các cạnh của tam giác ABC biết rằng tam giác có hai đỉnh 
A(-l;2),ổ(2;4) và trọng tâm ơ(2; 3). 

15. Cho tam giác ABC, biết phương trình đường thẳng AB: x-3y + ỉ 1 = 0, đường cao 
AH : 3x + 7 y - 15 = 0, đường cao BH :3jc-5y + 13 = 0. Tìm phương trình đường thắng chứa hai 
cạnh còn lại của tam giác. 

16. Cho tam giác ABC có A(— 2; 3) và hai đường trung tuyến qua điếm B và điếm c lầ lượt là 
2x-y + l = 0,x+y-4 = 0. Hãy viết phương trình ba đường thẳng chứa ba cạnh của tam giác. 

17. Lập phương trình đường thắng d đi qua P( 6; 4) và tạo với hai trục toạ độ một tam giác có diện tích 
bằng 2. 

18. Lập phương trình đường thắng d đi qua <2(2; 3) và cắt tia Ox, Oy tại hai điếm M (có hoành độ 
dương), N (có tung độ dương) sao cho OM + ON nhỏ nhất. 

19. Cho hai đường thẳng d l :2x-y-2 = 0,d 2 :x + y + 3 = 0 và điểm M(3; 0). Viết phương trình 
đường thắng A qua M, cắt dị và d 2 lần lượt tại A và B sao cho M là trung điếm của đoạn thắng 
AB. 

20. Cho điểm M(3;l). Viết phương trình đường thẳng d đi qua M cắt các tia Ox và Oy lần lượt tại A 
(có hoành độ dương) và B (có tung độ dương) sao cho 0A + 30B nhỏ nhất. 

21. Cho hai đường thẳng d l : x-2y + 2 = 0,d 2 : 2v + 3y-17 = 0. Đường thẳng d đi qua giao điểm của 
í/, và d 2 cắt hai tia Ox và Oy lần lượt tại A và B. Viết phương trình đường thắng d sao cho 

1 . 1 

— + —- nhỏ nhât. 

OA 2 OB 2 

22. Cho điểm M(2; 4). Viết phương trình đường thắng qua M cắt trục Ox tại A (có hoành độ dương), 
cắt trục Oy tại B (có tung độ dương) sao cho; 

a. OA + OB đạt giá trị nhỏ nhất; 

b. Diện tích tam giác OAB nhỏ nhất. 


12 



Bài 2. Khoảng cách và góc 


/. Nội dung kiến thức . 


1. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng: Khoảng cách từ điểm M(x ữ ;y 0 ) đến đường 

, ^ ax, + /ry 0 + c| 

thăng d : ax + /)V + c = 0 được tính theo công thức d (M ,d) = -— , . 

sja 2 +b 2 

2. Phưong trình đường phân giác của các góc tạo bỏi hai đường thẳng cắt nhau: Cho đường hai 

đường thắng cắt nhau d { :a l x + b l y + c l =0,d 2 :a 2 x+b 2 y + c 2 =0, khi đó phương trình hai đường 

, „ .. , , , , ’ , v , , v a,x + b,y + c, , a 0 x + b 0 y + c 0 

phân giác của các góc tạo bởi hai đường thăng d l và d 2 là: - J —=ảá=r- L = ± = ầ=r - ■ 

\Ị aĩ + bị a; + b 2 

3. Vị trí tưong đối của hai điếm với một đường thắng trên mặt phắng: Cho hai điếm A(x Ẩ ; y A ), 
B(x B ;y B ) và đường thẳng d:ax + by + c = 0. Khi đó: 

• Nấu ( ax A + by A + c) [ax B + by B + c) < 0 thì A và B nằm khác phía so với đường thẳng d trên 
mặt phẳng. 

• Nấu ( ax A + by A + c) [ax B + by B +C'J > 0 thì A và B nằm cùng phía so với đường thẳng d trên 
mặt phăng. 

4. Góc giữa hai đường thắng: 

• Cho đường hai đường thắng d í :a l x + bị y + Cj = 0, d 2 : a 2 x + b 2 y + c 2 = 0, khi đó góc giữa hai 

, , ^ |a,a, +b,b 2 \ 

đường thăng dị và d 2 được xác định qua công thức: cos (d l ,d 2 )= / -J——- , == ■ 

b^ ■■\Ịữ 2 +z?2 

• J 1 và d 2 vuông góc với nhau khi và chỉ khi +b x b-, = 0. 

• Cho đường thắng d x có hệ số góc kị và d 2 có hệ số góc k 2 thì ta có: tan (d x ,d^) = 


k, -k. 


1 + k,k n 


• 0° < < 90°. 

5. Lưu ý: Bạn đọc cần phân biệt rõ các khái niệm góc giữa hai vecto,góc giữa hai đường thắng và 
các góc tạo bởi hai đường thắng cắt nhau. 


13 



II. Ví dụ minh hoạ. 


• • 


Ví dụ 1. Cho đường thẳng tì?: 2x-3_y+ 1 = 0 và điểm A(-l;3). 

a. Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d. 

b. Tìm phương trình đường thắng d ' đi qua A và cách điếm ổ(2;5) khoảng cách bằng 3. 


Lời giải 

a. Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d là : 


d(A,d) = 


|2(-l)-3.3 + l| 


<í> \d(A,d ) = 


sỊT + (-3) I_<A_J 

b. Phương trình d' có dạng: ax + by + c = 0. Do AeJ' nên: (-ỉ)a + 3b +c = 0 c = a-3b (1). 

\2a + 5b + c\ 

Hơn nữa d ( B , d ') = 3 <=> -— , =3 (2). 

\Ịa 2 +b 2 

\3a + 2b\ o ^ , ố = 0 _ 

Thay (1) vào (2) ta cổ : 1 === == = 3 <=> 5Z? -12 ab = 0 12 a- 

Ja 2 +b 2 b = -^L 


• Với b = 0 thay vào (1) ta có c = a=> d':ax +a = 0 <í> \d': x + l = ọ\ 

• Với b = ta chọn a = 5 ,b — 12 thay vào (1) ta đươc: 

c = 5-3.12 =-31 =>|rf':5jc + 12;y-31 = 0| 


Ví dụ 2. Hãy viết phương trình đường thắng di qua điếm M(2; 5) và cách đều A(-l; 2) và ổ(5;4). 

Lời giải 

Cách 1: 

Trường họp 1 : đường thắng cần tìm đi qua M và song song với 
AB. 

Khi đó AB = (6; 2) là vectơ chỉ phương của đường thắng d suy 
ra vectơ pháp tuyến của đường thẳng d là : (l;-3). 

Phương trình đường thắng cần tìm là : 

l(x - 2) - 3(x - 5) = 0 <=> Ịjc — 3y + 13 = 0 
Trường họp 2 : Đường thẳng cần tìm đi qua M và đi qua trung điểm D của đoạn thẳng AB. 

Ta có D{ 2; 3) nên MD = { 0;-2) suy ra vectơ pháp tuyến của đường thắng d là: (1;0). 

Phương trình đường thẳng cần tìm là : l(x-2) + 0(y-5) = 0 <=> ịx-2 = ọ| 

Cách 2: 

Gọi phương trình đường thắng d cần tìm là ax + by + c = 0 (1). 

Do M(2;5)er/ nên ta có : 2a + 5b + c = 0<^>c = -2a-5b. Thay c = -2a-5b vào (1) ta có 

phương trình đường thắng d trở thành: ax + by - 2a - 5h = 0 (2). 

Vì d cách đều hai điếm A và B nên : 

\(-ì)a + 2b-2a-5b\ \5a + 4b-2a-5b\ , , , , 

- - 7 -- = -- j= -- <=> \3a + 3b\ = 3 a — b\ 

ja 2 + b 2 ự a 2 +b 2 


\x— 3y + 13 = 0 



14 











<=> 9 ả + 18«h + 9 b 2 = 9 a -6ab + b <=> 8 b + 24ab = 0 <=> 


b = -3 a 


Trường họp 1 : Với b = 0 thay vào (2) ta được phương trình đường thẳng d là : 

ax + Oy - 2a - 5.0 = 0 <=> ca - 2a = 0 <=> |x-2 -ọ| 

Trường họp 2 : Với b = -3a ta chọn a = l,b = -3 thay vào (2) ta được phương trình dường thắng 
r/là: lx —3y —2 —5.(—3) = 0<=> X — 3y + 13 = 0 


Ví dụ 3. Cho các đường thắng d ] : 2x - y + 5 = 0, d 2 : 3x + 6y -1 = 0. Gọi A là giao điếm của dị và d 2 . 

a. Tìm số đo góc giữa dị và d 2 ; 

b. Tìm đường thẳng d đi qua điểm M(2;-l) cắt d v d 2 lần lượt tại B, c sao cho tam giác ABC cân 


đỉnh A. 


Lời giải 


12.3-1.6| „ r— — —1 

a. Ta có : cos(J] ,d 2 ) = — L = = 0 => (d l ,d 2 ) = 90 

ự2 2 + (-1) 2 ,V3 2 + 6 2 - ' 

b. Giả sử đường thắng d có phương trình tổng quát là ax + by + c-0 (1). 
Do M(2;-l)e<i nên 2a-b + c = 0<=>c = b-2a (2). 


Do tam giác ABC cân tại A nên (d,d j) = {d,d 2 )<^> 


3 a + 6 b\ 


ự2 2 +(-l ) 2 .da 2 +b 2 y3 2 + 6 2 .\ja 2 +b 2 

\2a — b\ |3« + 6h| , , , , \2a—b = a + 2b \a = 3b 

•w> JL = L -7=— 1 - <=> 2« - b = \a + 2b <=> _ 

sỊ5 3y5 \_2a-b = -a-2b \_3a = -b 

Trường họp 1 : Neu a = 3b chọn b = l=>a = 3 thay vào (2) ta có: a -b-2a = 1-2.3 = -5. 

Thay vào (1) ta được phương trình đường thẳng tì? là : 3x + y -5 = 0 

Trường họp 2 : Nếu 3a = —b chọn a = 1 => b = -3 thay vào (2) ta có : a = b - 2a = -3 - 2.1 = -5. 
Thay vào (1) ta được phương trình đường thẳng tì? là: X - 3y - 5 = 0 


2a-b = a + 2b a = 2b 

2a-b = -a-2b 3 a = —b 


Ví dụ 4. Cho đường thắng c?:x + 2y + 4 = 0 và điểm M(l;2). 

a. Tìm số đo góc giữa đường thẳng d và đường thẳng d' :x-3y + 6 = 0. 

b. Tìm phương trình đường thắng qua M hợp với d một góc bằng 60°. 


Lời giải 

|l. 1 + 2.(-3)1 yỊĨ r— ——1 

a. Ta có : cos(a,,q 9 ) = r— I— - , =—— => (d,,d 0 ) = 45 

2 L-12222-1 

b. Đường thắng d 2 qua M( 1; 2) hợp với d một góc 60° có phương trình tổng quát là ax + by + c-0. 
Vì M(l;2) etì? 2 <=>a + 2Z? + c = 0<=>c = -a-2Z? (1) 


_ |l .a + 2.b\ 1 r, 9 / _ i —\. 

Lại có : ( d,d 2 ) = 60 <=> . , = 2- <=> a 2 -Ì6ab -\ìb 2 = 0 <=> a = Ị8±5v3 )b. 

VI 2 +2 2 .ya 2 +b 2 2 v ’ 

Trường họp 1 : Với a = ị& + 5'j3^jb chọn = 1 => a = 8 + 5>/3;(l) => c =-10-5>/3. 

Suy ra d : (s+5yf3)x+ y-ỈO-5^ = 0 

Trường họp 2 : Với a = ịs~5\Ỉ3^jb chọn b = 1 => a = 8-5>/3;(l) => c = -10 + 5>/3. 


15 














Suy ra 


d :(s-5^ã)x+ y-10+5^/3 =0 

Ví dụ 5. Cho tam giác ABC với A(3;3),Ổ(-1;2),C(4;1). 

a. Tìm số đo góc BAC. 

b. Tìm số đo góc tạo thành từ hai đường thẳng AB và AC. 

Lời giải 

a. Ta có : ÃB = (-4;-l),ÃC = (l;-2). 


— —► _ _ -A 1 + (_D (_2) -2 

Mà cos BAC = cos( AB, AC ) <=> cos BAC = = -/= 

Ậ-ịỷ+i-iý^Ỷ+i-ĩÝ Aĩ 

. „ , I —- — I , |-4.1 + (-l).(-2)| 

b. Ta có : cos(A5, AC ) = cos(A5, AC)\ <=> cos (AB, AC ) = , ===== / , 

1 1 ự(-4) 2 +(-l) 2 .ựl 2 + (-2) 2 


BAC = 102°32' 


2y85 

85 


(AB,AC) = 77°28' 


Ví dụ 6. Cho các cạnh của tam giác A5C có phương trình: 

A5: X — y + 4 = 0, BC : 3x + 5y + 4 = 0, CA : 7x+ y -12 = 0. 

a. Viết phương trình đường phân giác trong góc A; 

b. Chứng minh rằng điểm o nằm trong tam giác ABC. 


Toạ độ điểm A là nghiệm của hệ phương trình : 
Toạ độ điểm B là nghiệm của hệ phương trình : 
Toạ độ điểm A là nghiệm của hệ phương trình : 


Lời giải 

ị X — _y + 4 = 0 
[7x + y-12 = 0 
ịx-y+4 = 0 
[3.v + 5_y + 4 = 0" 
[3x + 5y + 4 = 0 
\l x+ y-\2 = 0" 
Phương trình đường phân giác trong và ngoài của góc A là : 


A(l;5). 


B(- 3;1). 


C( 2;-2). 


y + 4 _ + 7x + y-l2 


<=> 


5(x - y+ 4) = 7x+ y-12 
5(x - y + 4) = —Ợx+ y -12) 


v/l + (-l ) 2 

Thay toạ độ điểm B và c vào vế trái của phương trình (1) ta được: 

—3+3 — 16 = —16 và 2-6-16 = -20 
Suy ra B và c ở cùng phía đối với đường thẳng có phương trình 
(1), do vậy phương trình đường phân giác trong góc A là : 


<=> 


x + 3y-16 = 0 (1) 
3x - y + 2 = 0 (2) 


3x — y + 2 = 0 



Thay lần lượt toạ độ của o vào vế trái phương trình của các đường 
thẳng AB. BC, CA ta được: 4,4,-12. 

Thay lần lượt toạ độ của c, A, B vào vế trái của các đường thẳng AB, BC, CA ta được: 8,32, -32. 
Như vậy o và A nằm cùng phía so với đường thắng BC, o và B nằm cùng phía so với đường thẳng 
AC, o và c nằm cùng phía so với đường thẳng AB nên o nằm trong tam giác ABC. 



Lời giải 


16 

























Gọi u = ( a\b ) là vecto chỉ phương của đường thắng ả 

Do đường thẳng d ' tạo với đường thẳng d góc 60° nên : 

\3a-2b\ 1 \3a-2b\ 

_ I I ^ _ I I 


cos60° = , . <=> — = <=> 13(ữ +b~) = A(3a — 2b) 

J3 2 +? 2 Jn 2 +h 2 2 ./n Jn 2 +h 2 


23a 2 - 48 ab + 3 b <=> 


24->/507, 

a =-—;-o 

23 

24 + >/5Õ7, 


... 24->/507, , , , 24 ->/507 . , , , , , 

Trường họp 1 : a -—- b chọn 0 = 1 => a =-^-, ta được phương trình của đường 

[ 24->/507 

thẳng d ' là: j x + 23 * 

[y = 2+í 

... , , „ 24 + >/507 , , 24+ >/507 ,_,_ 

Trường họp 2 : a = -—- b chọn 0 = 1 => a =-—-, ta được phương trình của đường 

[ 24+ >/507 

thẳng d ' là: < x + 23 t 

[y = 2 + t 


Ví dụ 8. Cho M (5; 1), viêt phương trình đường thăng d qua M và tạo với đường thăng d' :y = -2x + 4 
góc 45°. 


Lời giải 

Gọi kvầ k' theo thứ tự là hệ số góc của hai đường thắng d và d ' thì k ' = -2. 

[k = 3 

k-k' -2-k 

Ta có : tan(fc,fc') = tan 45° <=>——— =1<=> ——— =1<=> 1. 

ì — k.k' 1 - 2 k k = ~ 

L 3 

Trường họp 1: Với k- 3 ta có phương trình đường thắng d là: y = 3(x-5) +1 <=> 3x-y-\A = 0 
Trường họp 2 : Với k = - ^ ta có phương trình đường thẳng íỉ là: 

y = -^(x-5) + l<=> x+3y-8=0 


III. Bài tập đề nghị. 


17 








23. Cho các điểm 5(2; 5), <2(5; 1). Hãy lập phương trình đường thẳng d đi qua 5 sao cho khoảng cách 
từ Q đến d bằng 3. 

24. (Khối A năm 2006) Cho các đường thắng d l : X + y + 3 = 0, d 2 : X - y - 4 = 0, d 3 : X - 2ỵ = 0. Tìm 
toạ độ điếm M nằm trên đường thắng dị sao cho khoảng cách từ M đến dị bằng hai lần khoảng 
cách từ M đến d 2 . 

25. (ĐH DL Công Nghệ năm 1999) Tìm phương trình đường thắng qua M(—2;3) và cách đều hai 
điểm A(-1;0),S(2;1). 

26. Cho hai đường thẳng dị : 2x - y +1 = 0, d 2 : X + 2y - 7 = 0. Lập phương trình đường thẳng d đi qua 
gốc toạ độ sao cho d tạo với d l ,d 2 một tam giác cân có đỉnh là giao điếm của dị và d 2 . 

27. Viết phương trình đường thắng đi qua A(l;l) và cách 6(3; 6) một khoảng bằng 2. 

28. Cho đường thẳng d có phương trình 8x - 6y - 5 = 0. Viết phương trình đường thẳng d ' song song 
với d và cách d một khoảng bằng 5. 

29. (ĐH Tây Nguyên khối D năm 2000) Hãy lập phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm 
/(-2; 3) và cách đều hai điểm A(5;-l) và 5(3; 4). 

30. Cho điểm 5(3;0) và hai đường thẳng dị :2x-y-2 = 0,d 2 :x+y + 3 = 0. Gọi d là đường thẳng 
qua p và cắt dị , d 2 lần lượt tại A, B sao cho PA = PB. Viết phương trình đường thắng d. 

31. (Dự bị khối A năm 2004) Cho điểm A(0; 2) và đường thẳng d : X - 2y + 2 = 0. Tìm toạ độ các điểm 
B , c trên đường thăng d sao cho tam giác ABC vuông tại B và AB = 2 BC. 

32. (Khối B năm 2004) Cho A(l; 1),5(4;-3). Tìm điểm c thuộc đường thẳng d:x-2y-ì=0 sao cho 
khoảng cách từ c đến đường thẳng A5 bằng 6. 

33. Cho các đường thẳng d x : 2x - y - 2 = 0, d 2 : 2x + 4y - 7 = 0. 

a. Viết phương trình các đường phân giác của các góc tạo bởi dị và d 2 . 

b. Viết phương trình đường thắng qua 5(3; 1) và cùng d v d 2 tạo thành một tam giác cân tại đỉnh 
là giao điếm của r/, và d 2 . 

34. Cho đường thắng d : 2x + 3y-5 = 0 và hai điểm M(3',m), iV(6;2) với m là tham số. Tìm giá trị 
của M đế hai điếm M và V nằm trong cùng một nửa mặt phang bờ là d. 

35. Cho đường thẳng d :3x-4y + 6 = 0 và các điểm A(-l;2),5(2;3),C(-3;-4). Hãy cho biết đường 
thắng d cắt những cạnh nào của tam giác ABC. 

36. Hãy tính diện tích tam giác OBC biết rằng 5(4;-3), C(12;5) và o là gốc toạ độ. 


37. Cho tam giác ABC có đỉnh 



Hai đường phân giác trong của góc 5 và góc c lần lượt có 


phương trình X - 2 y -1 = 0 và X + 3y -1 = 0. Hãy viết phương trình cạnh BC của tam giác. 

38. Lập phương trình đường phân giác góc nhọn giữa hai đường thắng dị :x + 3y-6 = 0 và 


d 2 : 3x + y + 2 = 0. 


Bài 3. Đường tròn 


18 



I. Kiên thức cân nhở: 



(*). 


1. Phưong trình đường tròn. 

• Phương trình đường tròn tâm I(a\b) bán kính R là: 

(x-a) 2 +(y-bý=R 2 . 

• Phương trình X 2 + y 2 —2ax — 2by + c = 0 là phương 
trình đường tròn khi a 2 +b 2 — c > 0 và khi đó nó có 
tâm I(a;b), bán kính R = \Ịa 2 +b 2 -c. 

2. Vị trí tưong đối giữa đường thắng và đường tròn. 

• Cho đường tròn (C):(x-a) 2 +(y-b) 2 = R 2 và đường thẳng d:Ax + By + C- 0. Khi đó 
số giao điếm của đường thắng d và đường tròn (C) là số nghiệm của hệ phương trình: 

(x-a) 2 +(y-b) 2 = R 2 
Ax + By + C = 0 

> Neu hệ (*) vô nghiệm thì đường thắng d và đường tròn (Ợ) không có điếm chung. 

> Neu hệ (*) có một nghiệm thì đường thắng d và đường tròn (C) tiếp xúc với nhau. 

> Neu hệ (*) có hai nghiệm thì đường thắng d và đường tròn (C) cắt nhau. 

• Cho đường ườn (C) tâm I(a;b), bán kính R và đường thắng d : Ax+By + C = 0. Ta cũng 
có thể xét vị trí tương đối giữa đường thẳng d và đường tròn (C) như sau: 

> Neu dự,d)> R thì đường thẳng d và đường tròn (Ợ) không có điểm chung. 

> Nếu dự,d) = R thì đường thắng d và đường tròn (C) tiếp xúc với nhau. 

> Nếu dự,d)<R thì đường thẳng d và đường tròn (C) cắt nhau. 

3. Vị trí tưong đối giữa hai đường tròn. 

Cho hai đương tròn: (C): X 2 + y 2 — 2ax — 2by + c = 0 và (C'): X 2 + y 2 — 2a ' X — 2b ' y + c' = 0. Ta xét 
[X + y 2 - 2ax - 2by + c = 0 
[x 2 + y 2 -2a'x-2b'y + c' = 0 

• Neu hệ (*) vô nghiệm thì (C) và (C') không có điếm chung. 

• Neu hệ (*) có một nghiệm thì (C) và (C') tiếp xúc với nhau. 

• Neu hệ (*) có hai nghiệm thì (C) và (C') cắt nhau. 

4. Phưong trình tiếp tuyến của đường tròn. 

Tiếp tuyến tại điếm M(x 0 ;y 0 ) e (C) của đường tròn tâm I(a;b ) có phương trình: 

(x 0 - a)(x -x 0 ) + (y 0 -b)(y -y 0 ) = 0. 


hệ phưng trình sau: 


(*). 


II. Ví dụ minh hoạ. 


19 




Ví dụ 1. Viết phương trình đương tròn đường kính AB với A(7; -3), 5(1; 7). 


Lời giải 

Cách 1 : 

Đường tròn đường kính AB nhận trung điểm 7 của AB là tâm và có bán kính 7? = — AB. 

Ta có: / = (4;2),5 = ịA5 = ịj(l-7) 2 +(7 + 3) 2 = ị.2>/34 = ^/ 34 . 

2 2 2 


Suy ra phương t rìn h đường tròn là: (x-4) 2 +(y- 2) 2 = 34 

Cách 2 : 

Điểm M(x; y ) thuộc đường tròn đường kính AB khi và chỉ khi AM _L BM. 
Suy ra: ÃM.5M = 0 <=> (x- 7)(jc -1) + (y + 3)(y -7) = 0 
<=> x 2 + y 2 -8x-4y-14 = 0. 


Như vậy phương trình đường tròn là: X 2 + y 2 - 8x - 4y -14 = 0 



Ví dụ 2. Viêt phương trình của đường tròn trong các trường hợp sau: 

a. Có tâm là điểm 7(2; 3) và đi qua M(3;6); 

b. Đi qua ba điểm A(-1;-2),7?(1;3),C(2;1); 

c. Có tâm là điểm 7(3; -2) và tiếp xúc với đường thẳng 6x- 8y -17 = 0. 


Lời giải 

a. Bán kính của đường tròn là : 7? = IM = 3-2) 2 +(6-3) 2 = \/ĨÕ. 


Suy ra đường tròn tâm 7(2; 3) đi qua M(3; 6) có phương trình là : (x-2) +(y-3) 2 

b. Cách 1: 

Tâm của đường tròn qua ba điểm là giao điểm của các đường trung 
trực của ba đoạn thẳng nối các điểm đó. 

Trung điểm của AB là M nên phương trình đường trung trực 

của đoạn thăng AB là : 


= 10 


2(x - 0 ) + 5 Ị^y - J = 0 <=> 4x + lOy - 5 = 0. 

Trung điểm của AC là nên phương trì nh đường trung 

trực của đoạn thẳng AC là : 

3Íx-^j + 3Íy + ^j = 0<^x+y = 0. 



Tâm 7 của đường tròn là nghiệm của hệ phương trình : 


4x + 10y-5 = 0 
x+y = 0 


/ 1-14 

6 6 


Bán kính của đường tròn là : 7? = 77? = J| 1 + ^ 1 +Í3-^j = 


Phương trình đường tròn cần tìm là : 


5Ỵ.r 5 ) 145 

x+ 6) + [- Y 6 J 18 


20 


















Cách 2: 

Gọi phương trình đường tròn đi qua ba điếm A, B , c là: X 2 + y 2 - 2 ax - 2 by + c = 0. 
Ta có hệ phương trình sau : 

' 5 

(-1) 2 + (-2) 2 - 2.(-l)ư - 2.{-2)b + c = 0 Í2a + 4h + c = -5 _ 6 

l 2 + 3 2 - 2. la - 2.3b + c = 0 <=> ị -2a-6b + c = -10 <=> \ b = ị 

~~ ' 6 

2 2 +1 2 -2.2ư- 2. lb + c = 0 {-4a-2b + c = -5 20 

3 

Suy ra phương trình đường tròn cần tìm là : 



Ví dụ 3. Viết phương trình đường tròn: 

a. Đi qua hai điểm A( 3; 1), B(- 1; 3) và có tâm nằm trên đường thẳng 3x - y - 2 = 0. 

b. Có tâm nằm trên đường thắng 6?:2x+y-l = 0 và tiếp xúc với cả hai đường thắng 
dị: 3x + 4y -1 = 0 và d 7 : 4x + 3y - 8 = 0. 


Lời giải 

a. Tâm của đường tròn là giao của đường trung trực của doạn thắng AB 
và đường thẳng 3x-y-2 = 0. 

Phương trình đường trung trực của đoạn thăng AB là : 

4(x -1) - 2( y - 2) = 0 <=> 2* - y = 0. 

Toạ độ tâm / của đường tròn là nghiệm của hệ phương trình : 

í 2x - y = 0 I — —I 

; • => /(2; 4) 

[3x - y - 2 = 0 1 

b. Đế đường tròn tiếp xúc với cả hai đường thắng dị và d 2 thì 
tâm của đường tròn phải nằm trên các tia phân giác của các lI 
góc tạo bởi dị và d 2 . Như vậy tâm của đường tròn là giao 
điếm của đường thắng d các đường phân giác của các góc tạo 
bởi dị và d 2 . 

Phương trình các đường phân giác là : 
x-y-7 = 0 và 7x + 7y-9 = 0. 

Trường họp 1: 

Tâm I của đường tròn là nghiệm của hệ phương trình : 

Í2x+y-l = 0_f 8_ 13 
|x__y_7 = 0 ^ U’ T ỳ 
Bán kính của đường ườn là : 


dự, dị) = 


3.| + 4Í-ụ 
3 1 3 




Ci „_ . 8Ỵ , , 13] 961 

Suy ra: (C): x-^ + y + =TTT 

{ 3 ự 3 225 


Trường họp 2 : 








Tâm J của đường tròn là nghiệm của hệ phương trình : 


2x+y-l=0 í 2 ir 
7x+7y-9=0 { 7’ 7/ 


Bán kính của đường tròn là : dự, dị) = 


7 2 ) .11 

3. -ị +4.^-1 
l 1 7 


Suy ra : (C): X + 3 - + \ y - ^ = 


llV 961 


7 1 1225 


A v 2 2 ^ 9 

Ví dụ 4. Cho đường tròn (C):x +y -2x+ — = 0 và đường thăng <7 :/7TX-y-2/77 + 3 = 0, ra eM. Với 
những giá trị nào của tam số m thì đường thắng d và đường tròn (C) không có điếm chung. 


Lòi giải 

Ta có (C): (x-1) 2 + y 2 = ^, tâm 7(1;0), bán kính R = 7^-. 

Đường tròn (C) và đường thẳng d không có điểm chung nếu khoảng cách từ điểm I đến đường 
thăng d lớn hơn bán kính. Ta có : 


dự,d ) >/?<=> 


Suy ra : /77 e (-oo; 2) u -^-;+co 
V 2 


!-0-2/77 + 31 yỊE ìn — 6/77 + 9 1 

- -L —- <—>-—-- 


/ 77 '+1 5 


> -3 <=> 4/77 - 30/77 + 44 > 0 <=> 11. 


/77 > — 
2 


Ví dụ 5. Cho hai đường tròn X 2 + y 2 -2x-4y + 1 = 0 và X 2 + y 2 -4x + 10y-7 = 0. Tìm toạ độ các giao 
điếm của hai đường tròn trên. 


Lời giải 

Toạ độ các giao điếm của hai đường tròn là nghiệm của hệ phương trình : 


jx 2 + y 2 -2x-4y + l = 0 (x = 7y-4 1 50 , s 1 50 

1 <í> <! •o < _ hoặc < _ 

1 X 2 + y 2 -4x + 10y-7 = 0 [ 50 /-74y + 25 = 0 37 + ^19 37-^Ĩ9 

y = ——7- y = -—:- 

l 50 l 50 

.. , . ..Ẳ „ . 759 + 7^19 37 + ^19 ì J 59-7>/ĨĨ9 37 -VĨĨ 9 Ĩ 

Như vậy toạ độ các giao điêm là : A -—-; — 1 - ,B -— -;-—- 

[50 50 J [ 50 50 J 


59 + 7y/ĨA9 


59-7y/ĨÃ9 

50 

37->/rĨ9 


Ví dụ 6. Viêt phương trình đường tròn nội tiêp tam giác ABC biêt phương trình các cạnh của tam giác là 
AB : 3x + 4y-6 = 0, BC : y = 0, CA: 4x + 3y-l = 0. 


Lời giải 

Toạ độ của A là nghiệm của hệ phương trình : 

Í3x + 4y-6 = 0 íx = -2 


Í3x + 4y-6 = 0 ịx = -1 
[4x + 3y -1 = 0 ^ jy = 3 


A(-2;3). 


Tương tự ta tính được 7?(2;0),cl ^-;0 . 


22 











Phương trình các đường phân giác trong và ngài của góc A là: 

X- y + 5 = 0 (1) 

X + y -1 = 0 (2) 


3x + 4y - 6 _ + 4x + 3y -1 


slĩĩĩ SỈĨ7? 

Thay lần lượt toạ đọ của A, c vào vế trái của (1) ta được : 

2 + 5 = 7>0, —+ 5>0. 

4 

Suy ra phương trình đường phân giác trong của góc A là : 

X + y -1 = 0. 

Phương trình các đường phân giác của trong và ngoài của góc B là 



3x + 4y-6 
V3 2 +4 2 


= ±y <=> 


3x- y-6 = 0 (3) 
X + 3y - 2 = 0 (4) 


, 1 7 

Thay lân lượt toạ độ của A, c vào vê trái của (4) ta được : -2 + 3.3 - 2 = 5 > 0, — - 2 = - — < 0. 

4 4 

Suy ra phương trình đường phân giác trong của góc B là X + 3y - 2 = 0. 

x + y-1 = 0 


Toạ độ tâm I của đường tròn là nghiệm của hệ phương trình : 


Bán kính của đường tròn là : R = d(I, BC ) = 


x+3y-2=0 


2 2 


Suy ra phương trình đường tròn nội tiếp tam giác ABC là : 


+ y 


III. Bài tập đề nghị. 

39. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC biết A(1;3),B(5;6),C(7;0). 


23 



40. Biện luận theo m vị trí tương đối của đường thắng d : x—my + 2m + 3 = 0 và đường tròn 
(C): X 2 + y 2 + 2x-2y-2 = 0. 

41. Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với trục hoành tại điểm A(6;0) và đi qua điểm B( 9; 9). 

42. Viết phương trình đường tròn đi qua hai điểm A(-l;0),5(l;2) và tiếp xúc với đường thẳng 
X- y-ì =0. 

43. Cho đường tròn (C): X 2 + y 2 -6x + 2y + 6 = 0 và điếm A(l;3). Xét xem A nằm trong hay nằm 
ngoài đường tròn. 

44. Cho đường tròn (C): X + y 2 -x — ly = 0 và đường thẳng d : 3x + 4_y - 3 = 0. Viết phương trình 
các đường tuyến tuyến của (C) tại các giao điếm của nó với đường thẳng d. 

45. Viết phương trình đường tròn: 

a. Tiếp xúc với các trục toạ độ và đi qua điếm A(2;4); 

b. Đi qua hai điếm A(4; 2), B( 5; 1) và có tâm nằm trên đường thắng 2x - 7 = 0; 

c. Tiếp xúc với trục hoành, có tâm nằm trên đường thắng X + y - 3 = 0 và bán kính bằng 1; 

d. Tiếp xúc với đường thẳng x-2y + ỉ = 0 tại điểm A(1;0) và đi qua điểm B{ 3;-6). 

46. Viết phương trình đường tròn: 

a. Đi qua A(4;2) và tiếp xúc với hai đường thắng x-3y-2 = 0,x-3y + 18 = 0; 

b. Có tâm nằm trên đường thắng x = 5 và tiếp xúc với hai đường thẳng 3x - y + 3 = 0, 
x-3y+9 = 0; 

c. Đi qua các điếm A(3; 4), .6(1; 2) và tiếp xúc với đường thẳng 3x + y - 3 = 0. 

47. Cho hai đường tròn X 2 + y 2 - 7x-7 = 0 và X 2 +y 2 -jc-7y-18 = 0. Tìm toạ độ giao điếm của hai 
đường tròn. 

48. Cho đường tròn (Cj) có tâm /(2;3), bán kính = 3 và đường tròn (C 2 ) có tâm 3), bán 

kính R 2 = 3. Tìm các giá trị của tham số m để: 

a. Hai đường tròn đã cho tiếp xúc trong với nhau; 

b. Hai đường tròn đã cho tiếp xúc ngoài với nhau; 

49. (Khối D năm 2004) Cho đường tròn (C):(x-1) 2 +(y-2) 2 =4 và đường thẳng d :x-y- 1 = 0. 
Viết phương trình đường tròn (C') đối xứng với đường tròn (C) qua đường thắng d. 

50. Viết phương trình đường thắng qua gốc toạđộ và cắt đường tròn (x-l) 2 +(y-3) 2 =25 tạo ra một 
dây cung có độ dài bằng 8. 

51. (Khối A năm 2007) Cho tam giác ABC có A(0;2),6(-2;2),C(4;-2). Gọi H là chân đường cao kẻ 
từ B. Gọi M, N lần lượt là trung điếm của AB, AC. Viết phương trình đường tròn qua H, M. N. 

52. Cho ba điểm A(-1;0),6(2;4),C(4;1). Chứng minh rằng tập hợp các điểm M thoả mãn 

3MA 2 +MB 2 — 2MC 2 là một đường tròn. Tìm toạ độ tâm và bán kính của đường tròn. 


Bài 4. Đường elip 


24 



I. Kiên thức cân nhở: 


1. Định nghĩa đường elip. 

• Cho hai điểm cố định F ì và F 2 sao cho FịF 2 = 2c (c > 0) và số 
2« (a > c). Đường elip (E) là tập họp các điếm M sao cho 
MF l + MF 2 = 2a. 

(E) = {M :MF l +MF 1 =2a}. 

• Hai điểm Fị , F 2 là các tiêu điểm của elip. 


M 



• Khoảng cách 2 c là tiêu cự của elip. 

2. Phưotig trình chính tắc của elip. 

• Trong mặt phang toạ độ, cho các điếm 
Fj(-c;0) và F 2 (c; 0) với c>0 thì phưong 

ưình chính tắc của elip nhận F V F 2 làm các 

2 2 

tiêuđểmlà: (E):^ T + ^ T = l. 

a b 

Trong đó: b 2 — a 2 -c 2 . 

• Elip ( E) nhận các trục toạ độ làm các trục 
đối xứng và nhận các gốc toạ độ làm tâm đối 
xứng. 

• Elip (E) cắt các trục toạ độ tại các điếm Ạ (-a; 0), A, (a; 0), Bị (0; —b), B 0 (0 -,b) gọi là các đỉnh 


p 

y * 

\ 

b 2 

Q 






^^1^^ 0 








của elip. 

• Đoạn thăng w = 2 a gọi là trục lớn. 

• Đoạn thăng B t B 2 = 2 b gọi là trục nhỏ. 

• Các đường thắng X — ±a, y = ±b cắt nhau từng đôi một tại p, Q, R, s tạo thành hình chữ 
nhật co sở của elip (E). 

• Tâm sai của elip là tỉ số giữa tiêu cự và độ dài trực lớn, kí hiệu là e và được xác định như 

c 

sau: e = — (do c <a nên e < 1). 
a 


II. Ví dụ minh hoạ. 


25 





Ví dụ 1 . Tìm toạ độ các tiêu điếm, các đỉnh, độ dài trục lớn, trục nhỏ của mồi elip có phương trình sau: 

2 2 
XV . 

a. T- + 7- = 1; 

49 25 

b. 4x 2 +9y 2 =16. 


Lời giải 

a. Ta có : a 2 =49 => a = 7;Z? 2 = 25 =>ỉ> = 5. 

Do a > b nên c 2 =a 2 —b 2 = 49 — 25 = 24 => c = 2Vó. 

• Toạ độ các tiêu điểm : Fj ^-2V6;0),F 2 ^2V6;ơ) 

• Toạ độ các đỉnh : I Ạ (-7; 0), Ạ (7; 0), B l (0; -5), B 2 (0; 5) 

• Độ dài trục lớn : \2a = 141 

• Độ dài trục nhỏ : |2Z? = ìoị 

b. Tacó : 4x 2 +9y 2 =16^^ + vị = l. 

4 16 

~9 

n 2 , „ ,2 16 .4 

Suy ra : « =4=>« = 2;Zr = — =>£> = —. 

9 3 

_ . , „2 2 ,2 , 16 20 , 2V5 


Do a> b nên c =a —b = 4- — = — =>c = 


• Toạ độ các tiêu điểm : F l ;0 ,F 2 ;0 


Toạ độ các đỉnh : A 1 (-2;0),i4 2 (2;0),5 1 0;-— ,5, 0; — 


• Độ dài trục lớn : \2a = ‘ 



• Độ dài trục bé : 2 b = -~ 
3 


Ví dụ 2. Viết phương trình chính tắc của elip trong mồi trường hợp sau: 

a. Tâm o, một tiêu điểm là (3;0), một đỉnh là (—5; 0); 

^ , n , A c 1 

b. Có tiêu cự băng 8, tỉ sô— = V- 

a 2 



26 










2 2 

r ' X y 

Suy ra phương trình chính tăc của elip là : - 7 - + -=-— = 1 

64 48 


Ví dụ 3. Lập phương trình chính tăc của elip trong các trường họp sau: 

* , , v ì S\ 

a. Elip đi qua các điêm M(0;1) và N 1;—-- ; 

V 2 V 
t í 

b. Elip có một tiêu điểm Fj Ị-^;0| và điểm M 1;^- và nằm trên elip. 

V 2 


Lời giải 

2 2 

, X y 

a. Phương trình chính tăc của elip có dạng — T + 2 — = 1. 

a b 


Do elip đi qua các điếm M và N nên ta có : 


1,3, 

—T 9 — 1 

la 2 4b 2 


X 2 y 2 

Suy ra phương trình chính tắc của elip là : + = \ 

X 2 y 2 

b. Phương trình chính tắc của elip có dạng + Ặr = 1. 

a b 

Vì elip có một tiêu điểm F l ị-y/3; oj nên c = 9/3 => a 2 = b 2 +3(1). 

( 1 o 

Lại CÓM l;^f e (E) => —- + —77 = 1 (2). 

2 J a 2 4 b 2 


Thay (1) vào (2) ta được: — l — + -^7 = 1 ^ 4h 4 + 5h 2 - 9 = 0 ^ h 2 = 1 ^ a 2 = 4. 
b +3 4Z? 

2 ,2 

, V 

Suy ra phương trình chính tăc của elip là: -Ỵ + Y = ỉ 


Ví dụ 4. Cho điểm M(x;y) di động có toạ độ thoả mãn 


x = 7cos t 
y = 4skư 


với t là tham số thay đổi. Chứng 


minh rằng M di động ưên một elip. 


Lời giải 


íx = 7cosf 7 
Ta có : ị => ị' 

ly = 4shư ly 


3 = cos t —- = cos t 9 9 

7 ^ 49 =>£+£= 1 . 
y . y 2 . , 49 16 

7 “ = shư 2 _ = s in 2 r 

4 116 


2 ,2 

^ 7 ^ ^ _ X y 

Như vậy diêm M di động trên elip có phương trình là : = 1 


Ví dụ 5. Cho elip 4x 2 +9y 2 = 36 và điếm M(l;l) viết phương trình đường thắng d đi qua M và cắt elip 
đã cho tại hai điểm A và B sao cho M là trung điểm của AB. 


Lời giải 

Xét đường thẳng d đi qua điểm M(l;l) và có hệ số góc k. 


27 















Phương trình đường thẳng d là : y = k (x -1) +1. 

Hoành độ của hai điếm A và 5 là nghiệm của phương trình : 

4x 2 +9[k(x-ỉ) + ỉf = 36 <=> (9 k 2 + 4)x 2 +1 Skạ-k)x+9(ỉ-k 2 )-36 = 0(ỉ). 
MA = MB khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm X A ,X B sao cho : 

= ^ = lol8k 2 -lSk = m 2 + Sok = -ị. 

2 M 2(9k 2 + 4) 9 


Suy ra phương trình của đường thẳng d là : y = 


——l)+<=> |4jc + 9y —13 = 0 


III. Bài tập đề nghị. 

53. Lập phương trình chính tắc của elip biết rằng: 


28 




a. A(0;-2) là một đỉnh và F(1;0) là một tiêu điếm của elip; 

b. Fj(-7;0) là một tiêu điếm của elip và elip đi qua M(— 2; 12); 

c. Phuơng trình các cạnh của hình chữ nhật cơ sở là x = ±4, y = ±3; 

d. Elip đi qua hai điểm M Ị4;>/3 n{1-J2‘,—3Ỵ 


2 

;> ^ X 2-1 

54. Tìm những điêm trên elip (E): + y = 1 

a. Điếm đó nhìn hai tiêu điếm duới một góc vuông; 

b. Điếm đó nhìn hai tiêu điếm một góc 60°. 

ỵ 2 y 2 

55. Cho elip (£) có phuơng trình + = 1. Xác định m để đuờng thẳng d :x + m và (£) có điểm 

chung. 

, _ íx = 7cos? 

56. Cho điêm M(x; y) di động luôn có toạ độ thoả mãn 


y = 5shư 


với t là tham số. Chứng minh rằng 


M di động trên một elip. 

57. Cho elip (E ): 9x 2 + 25/ = 225. 

a. Tìm toạ độ các tiêu điếm của elip; 

b. Tìm điếm M nằm trên elip sao cho M nhìn hai hai tiêu điếm duới một góc vuông. 

2 2 

X y , c 

58. Cho elip ( E ): -y + 2— = 1 (0 < b < a). Tính tỉ sô — trong các truờng họp sau: 

a b a 

a. Trục lớn bằng ba lần trục nhỏ; 

b. Đỉnh trên trục nhỏ nhìn hai tiêu điểm duới một góc vuông; 

c. Khoảng cách giữa đỉnh trên trục nhỏ và đỉnh trên trục lớn bằng tiêu cự. 

59. Cho elip (£): X + 4/ = 16. 


a. 


b. 


Viết phuơng trình đuờng thẳng d đi qua điểm M 2 J 
Tìm toạ độ các giao điểm A và B của đuờng thẳng d và 


và có vectơ pháp tuyến n = (1; 2); 
elip (E). Chứng minh MA = MB. 


Bài tập trắc nghiệm không đáp án 


29 



1. Cho tam giác ABC có toạ độ các đỉnh là A(l; 2), B( 3; 1), C(5; 4). Phưcmg trình nào sau đây là phương 
trình đường cao của tam giác vẽ từ A. 

A. 2x+3y-8 = 0; B. 3x-2y-5 = 0; c. 5x-6y + 7 = 0; D. 3x-2y + 5 = 0. 

2. Cho tam giác ABC với các đỉnh A(—1;1), 5(4; 7), C(3;-2),M là trưng điểm của đoạn thẳng AB. 
Viết phương trình tham số đường thắng CM. 


T 

co 

II 

K 

íx = 3 + t 

ịx = 3-t 

cò 

+ 

co 

II 


B. 

C. 

D. 

+ 

OI 

1 

II 

4f 

1 

07 

1 

II 

rĩ 

+ 

rt 

II 

[y = -2 + At. 


Ắ ^ ’ JTÍ 

3 . Cho phương trình tham sô của đường thăng tì?: < 9 2 

Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình tông quát của (P. 

A. 2x + y —1 = 0; B. 2x + 3y + l = 0; C. x + 2y + 2 = 0; D. x + 2ỵ — 2 = 0. 

4. Đường thẳng đi qua điểm M(1;0) và song song với đường thẳng tì?:4x+2y + l = 0 có phương 
trình tông quát là: 

A. 4x + 2y + 3 = 0; B. 2x+y + 4 = 0; C. 2x + y — 2 = 0; D. x — 2y + 3 = 0. 

5. Cho đường thẳng tì? có phương trình tổng quát 3x4- 5y + 2006 = 0. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh 
đề sau: 

A. tì? có vectơ pháp tuyến n = (3; 5); 

B. tì? có vectơ chỉ phương u = (5;-3); 


6 . 


C. 


tì? có hệ số góc 


k 


5. 

3’ 


D. tì? song song với đường thẳng 3x4-5y = 0. 

Bán kính của đường tròn tâm 7(0; -2) và tiếp xúc với đường thắng tì?: 3x - 4y - 23 = 0 là: 


A. 15; B. 5; C. I; D. 3. 

5 

7. Cho hai đường thắng tì?!: 2x + y + 4 - /77 = 0, tì ?2 : (/77 + 3)x + y — 2m -1 = 0. Tìm 777 đế hai đường 
thăng đã cho song óng với nhau. 

A. 777 = 1; B. Af=-1; C. Af = 2; D. 777 = 3. 

8. Cho hai đường thẳng tì?j : X 4- 2 y 4- 4 = 0, tì ?2 : 2x - y + 6 = 0. Tìm số đo góc giữa hai đường thẳng 
đã cho. 


A. 30°; B. 60°; D. 45°; D. 90°. 

9. Cho hai đường thẳng tì?, : X + y + 5 = 0, tì? 2 : y = -10. Tìm số đo góc giữa hai đường thẳng đã cho. 


A. 45°; B. 30°; C. 88°57'52"; D. 1°13'8". 

10. Khoảng cách từ điểm M(0; 3) đến đường thẳng tì?: xcos a + y sin a + 3(2 - sin a) = 0 là: 

A. \Jô; B. 6; C. 3sùm; D. — —-. 

sin a 4- cos a 

11. Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn? 

A. X 2 +2y 2 -4x-8y+ 1 = 0; B. 4x 2 + y 2 -10x-6y-2 = 0; 

C. X 2 + y 2 -2x-8y + 20 = 0; D. X 2 + y 2 -4x + 6y-12 = 0. 

12. Cho đường tròn (C): X 2 + y 1 + 2x + 4y - 20 = 0. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: 

A. (C) có tâm đi qua 7(1; 2); B. (C) có bán kính R = 5; 

C. (C) đi qua M(2;2); D. (C) không đi qua A(l;l). 

13. Phương trình tiếp tuyến tại điếm M(3; 4) với đường tròn (C): X 2 + y 2 - 2x-4y - 3 = 0 là: 

A. x+y-7 = 0; B. x+y + 7=0; C. x-y-7 = 0; D. x+y —3 = 0. 


30 



14. Cho đường tròn (C): X 2 + y 2 - 4x - 2y = 0 và đường thắng A: X + 2y +1 = 0. Tìm mệnh đề đúng 
trong các mệnh đề sau: 

A. A đi qua tâm o của (C); B. A cắt (C) tại hai điếm; 

c. A tiếp xúc với (C); D. A không có điếm chung với (C). 

15. Cho đường tròn (C) : X 2 + y 2 -x + y- 1 = 0. Tìm tâm I và bán kính R của đường tròn đã cho. 

A. = B. /g4),* = f; 

c '(4 ; ì}* = T ; D ' = ^ 

16. Cho phưong trình X + y 2 - 2(m + 2)x + 4 my + 19m - 6 = 0, hãy tìm m đế phưong trình đã cho là 


phưong trình đường tròn. 

A. 1 < m < 2; B. —2 < m < 1; 


c. 


m < 1 

m > 2; 


D. 


m < -2 
m > 1. 


17. Đường thắng d :4x + 3y + m — 0 tiếp xúc với đường tròn (C ): X 2 + y 2 =1 khi: 

A. m = 3; B. m = 5; c. m = 1; D. m — 0. 

18. Cho hai điểm A(l;l),ổ(7;5). Viết phưong trình đường tròn đường kính AB. 

A. X 2 + y 2 +8x + 6y + 12 = 0; B. X 2 + y 2 -8x-6y + 12 = 0; 

c. X + y 2 -8x-6y-12 = 0; D. X 2 + y 2 +&x + 6y-12 = 0. 

19. Viết phưong trình đường tròn đi qua ba điểm A(0;2),Ổ(-2;0),C(2;0). 

A. X 2 + y 2 = 8; B. X 2 + y 2 + 2x + 4 = 0; 

c. X 2 + y 2 -2x-8 = 0; D. x 2 + y 2 -4 = 0. 

20. Cho điếm M(0;4) và đường tròn (C): X 2 + y 2 -8x-6y + 21 = 0. Tìm phát biểu đúng trong các 
phát biểu sau: 

A. M nằm ngoài (C); B. M nằm trên (C); 

c. M nằm trong (C); D. M trùng với tâm của (C). 

2 2 

21. Cho elip ( E): ị- + — = 1 và các mệnh đề: 

25 9 

(I) (E) có các tiêu điểm F { (-4;0), F 2 (4;0); 

(II) (E) có tỉ số — = ^; 

a 5 

(III) (E) có đỉnh Aj(-5;0); 

(IV) (E) có độ dài trục nhỏ bằng 3. 

Các mệnh đề sai là: 


A. (I) và (II); B. (II) và (III); c. (I) và (III); D. (IV)và(I). 

22. Phưong trình chính tắc của elip có hai đỉnh (-3;0),(3;0) và hai tiêu điểm (—1;0),(1;0) là: 


* x . y 1 . 

A. — = 1; 
9 1 


B. 


8 9 


c. ±- + £ = 1; 

9 8 


D. 


ị + ^ = l. 

1 9 


23. Cho (E ): X 2 + 4y 2 = 1, hãy tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau: 

(I) ( E ) có trục lớn bằng 1; 

(II) (E) có trục nhỏ bằng 4; 


(III) (E) có tiêu điểm F 1 


0 4 

V 2 J 


31 



c. (I) và (III); 


D. (IV). 


(IV) ( E ) có tiêu cự bằng sỊĨ. 

A. (I); B. (II) và (IV); 


JC 2 V 2 

24. Dây cung của elip ( E) :^j + ^- = l (0 <b<a) vuông góc với trục lớn tại tiêu điểm có độ dài là: 

A. B. ỉ C. ^ỉ; D. i 

a a c c 

, c 12 

25. Một elip có trục lớ băng 26, tỉ số — = ■ Tính trục nhỏ của elip. 

fl 13 


A. 5; B. 10; c. 12; D. 24. 

26. Cho elip (F): 4x 2 + 9y 2 = 36. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau: 

A. (E) có trục lớn bằng 6; B. (E) có trục nhỏ bằng 4; 

. ' c yỈ5 

c. (F) có tiêu cự bằng D. (F) có tỉ số — = — 

a 3 

27. Khi cho t thay đổi, điếm Ẳ/(5cosf;4sữư) di động trên đường nào sau đây? 

A. Elip; B. Đường thăng; c. Đường tròn; D. Nửa đường tròn. 

2 2 

28. Cho elip ( E) :^Y + JY = 1 (0 <b<a). Gọi F V F 2 là hai tiêu điểm của elip. Cho M(0;-&). Tính giá 

a b 

trị của biểu thức - OM 2 . 

A. c 2 ; B. 2a 2 ; C. 2b 2 ; D. a 2 -b 2 . 

X 2 y 2 

29. Cho elip (F) : 77 + —“ = 1 và đường thẳng d : y + 3 = 0. Tích các khoảng cách từ hai tiêu điểm của 

16 9 

elip đến đường thẳng d bằng bao nhiêu. 

A. 16; " B. 9; C. 81; D. 7. 

30. Cho e = (4;l ),/ =(1;4). Tìm n đế hai vectơ a = ne + f và b = i+ ị tạo với nhau một góc bằng 


45°. 

A. n — 1; B. n = -4; C. n — 5; D. Tất cả các câu trên đều sai. 


31. Cho ba điểm M(— 1;-2), V(3;2),F(4;-1). Tìm điểm E trên Ox sao cho |fM + FA + Ff| đạt giá trị 
nhỏ nhất. 

A. Không tồn tại E; B. F(3;7); C. F(2;0); D. F(1;0). 

32. Cho tam giác ABC với A(-4;l),F(2;4),C(2;-2). Tìm toạ độ trực tâm của tam giác ABC. 

A. Ị^;lj; B. (10;11); C. (2;5); D. (3;1). 

33. Cho A(-1;3),5(1;1),C(2;4). Xác định toạ độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 


A. 





D. ( 6 ; 4 ). 


34. Cho A(^4;l),F(2;4),C(2;-2). Tìm toạ độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 



35. Viết phương trình đường thắng đi qua điếm và cắt trục Ox tại A, cắt trục Oy tại B sao 

cho tam giác OAB vuông cân. 

A. JC + y-6 = 0; B. x+y + 6 = 0; C. x+y- 2 = 0; D. x — y — 2 = 0. 

36. Cho A(4;5),F(-6;-l),C(l;l). Phương trình một trong ba đường trung tuyến của tam giác ABC là: 

A. 8*-17y + 32 = 0; B. 4x + 2y-3 = 0; 


32 



c. 10x-13y + 25 = 0; D. 3x + 2y-3 = 0. 

37. Cho tam giác ABC có AB : 2x-3y-\ = 0,BC: x+3y + 7 = 0, CA: 5x-2y+l = 0. Viết phương 
trình đường cao của tam giác kẻ từ đỉnh B. 


1 


A. 2x-5y + 8 = 0; B. x + 3y + ^ = 0; c. 2x + 5y + ^-; D. 2x + 5y + 6 = 0. 

3 30 

38. Hãy xác định toạ độ điếm p trên đường thắng d có phương trình X- y + 2-0 sao cho p cách đều 
hai điểm A(0;4) và 5(4;-9). 

A. Không tồn tại điểm 5; B. 5(5;—7); 

133 169 \ ( 29 69 

18 ’ 18 J ; ' 1 18 ; 18 


c. p 


, , , [x = 2 + 2t , , 

39. Cho điêm A(0;1) và đường thăng d : <Ị . Tìm khăng định đúng trong các khăng định sau: 

[y=3+í 

A. Không tồn tại điếm M trên d sao cho AM = 5; 

B. Tồn tại duy nhất một điếm M trên d sao cho AM = 5; 


c. Tồn tại hai điếm M trên d sao cho AM = 5, đó là (4; 4) và 

D. Tất cả các câu trên đều sai. 

40. Hình chiếu vuông góc của điếm M(3;-2) xuống đường thắng d :5x-12y + 10 = 0 là: 


24. 

T ; 


( 262.2503. (262 ^262.250^ 

A ’ 1169 169 J B ’ ll69 J ^ 1169 169 J 

41. Cho ba điểm A(3;0),5(-5;4),5(10;2). Viết phương trình đường thẳng đi qua p và cách đều A, B. 


’ D. Đáp án khác. 


A. 2x+3y-26 = 0v3x+2y-34 = 0; B. 2x + 3y-14 = 0vy-2 = 0; 

C. 3x+y-36 = 0vx-10 = 0; D. x + 2y-14 = 0vy-2 = 0. 


42. Cho hai đường thẳng d 1 :x + 2y-3 = 0 và d 2 : 3x- y + 2 = 0. Viết phương trình đường thẳng d đi 
qua điếm 5(3; 1) và cắt d v d 2 lần lượt ở A, B sao cho đường thắng d tạo với dị và d 2 một tam 
giác cân có đáy là AB. 

A. Không tồn tại đường thẳng d\ B. d : X - y - 2 - 0; 

C. d :x+5y-8 = 0; D. Đáp án khác. 

43. Cho ba điểm A(4;-1),5(-3;2),C(1;6). Tính góc giữa hai đường thẳng AB , AC. 

A. (AB,AC) ~ 32°; B. (A5,AC)« 40°; 

C. (A5, AC) « 43°36'; D. (AB,AC)~ 18°. 


44. Cho ba điểm A(3;-7),5(9;-5),C(-5;9). Viết phương trình đường phân giác trong góc A của tam 
giác ABC. 

A. 3x + y-2 = 0; B. 2x-y-13 = 0; 


C. 4x + 2y+ 1 = 0; D. (l + 2^)x-(3->/2)y + v / 2-24 = 0. 

45. Viết phương trình đường thắng đi qua điểm A(0; 1) và tạo với đường thắng X + 2y + 3 = 0 một góc 
bằng 45°. 

A. 5x-3y + 3 = 0v5x + y-l = 0; B. v-3y + 3 = 0v3x+y-l = 0; 

C. 2x-5y + 5 = 0v2x+y-l = 0; D. x+3y + 3 = 0v3x-y + l = 0. 

46. Đường thắng qua M(l;l) và cắt elip (E): 4x 2 +9y 2 =36 tại hai điếm MpM, sao cho 
MM l = MM 2 có phương trình là: 


A. 2x+4y-5 = 0; 


B. 16x-15y +100 = 0; 


33 



c. 4x+9y-13 = 0; D. x+ y + 5 = 0. 

47. Cho điểm M(2;3). Viết phương trình đường thắng cắt hai trục toạ độ ở A, B sao cho tam giác ABM 
vuông cân tại M. 

A. x-3 = 0; B. 2x+3_y-13 = 0; c. 2x + 3y + 13 = 0; D. Đápánkhác. 

48. Cho ba điêm A(2;-4),B\ J,C(6;0). Phát biêu nào đúng vê đường tròn nội tiêp tam giác ABC. 

A. Tâm 7(3;-l), bán kính R = \f3; B. Tâm 7(2;1), bán kính R = sf3; 

c. Tâm 7(3;-1), bán kính R = yỊĨ; D. Tâm 7(0; 1), bán kính R = yf3. 

49. Cho tam giác ABC có A(-1;2),7?(2;0),C(-3;1). Tìm tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 


A. 




B. í-ụ ; -in 

l 4 14 J 


c. 





50 . Cho elip có phương trình 16.X 2 +25 y 2 =100. Tính tống khoảng cách từ điếm thuộc elip có hoành 
độ bằng 2 đến các tiêu điểm. 

A. yfĩ; B. 5; c. 2^2- D. 4>/3. 


34 



HƯỚNG DẪN 

GIẢI 


Phương pháp tọa độ trong mặt phăng 

35 



2-13 + 4 


1. a. Gọi M là trung điểm của AB thì M = 

Suyra: Õf=^-3;|-6Ì = ^-|;-|ì=>^; = a;-l). 


Ị_Ị_ 

2 ’ 2 


Phương trình đường thẳng CM là: l(x - 3) - l(y - 6) = 0 •«> IX - ỹ +3 = 0 


b. Ta có BC = (4;2) => n BC = (1;—2) => BC : l(x-3)-2(y-6) = 0<^>x-2y + 9 = 0. 
Phương trình đường thẳng AH là: 4(x - 2) + 2(y - 3) = 0 <=> 2x + y - 7 = 0. 

x-2y + 9 = 0 


Toạ độ điếm H là nghiệm của hệ phương trình: 
2. Dề thấy hệ số góc £ = + -*-. 


2x + y - 7 = 0 


Ai-# : ụ 

5 5 


Trường họp 1 : với k = - ^ ta có phương trình đường thẳng cần tìm là: 


y = --^(x-l) + 2<^> |x + 2y-5 = 0 


Trường họp 2 : với k = ^ ta có phương trình đường thẳng cần tìm là: 


y = ^(x-l) + 2<^> |x-2y + 3 = 0 


3. Hướng dẫn : Chú ý rằng X G = 


X, + x„ + X, 


B 1 3 ’4 + 3fí + >’c 

>G 


. Sau khi tìm được toạ độ điểm c 


3 ư 3 

bạn đọc dề dàng tìm được phương trình các đường thắng chứa các cạnh của tam giác. 
4. Dề thấy đường trung trực đi qua điếm M sẽ vuông góc với đường thắng NP. 

Ta có: NP = ( 2-4;4-l) = (-2;3). 

Phương trình đường trung trực của tam giác đi qua M là: 


-2(x + l) + 3(y+ 0) =0<=> 2x-3y + 2 = 0 


Hai đường còn lại xin để lại cho bạn đọc. 

5. Đường thắng cần tìm có phương trình là : x + y- 3 = 0v2x-y = 0. 


6 . Ta có : x n = 


X. + x„ + x r 


D’c = 


3a + y B + y c 


ơ(l;2). 


Hệ số góc k = ±\. 


Trường họp 1 : với k = ta có phương trình đường thẳng cần tìm là: 


y = --Ị(x-l) + 2<=> |x + 4y-9 = 0 


Trường họp 2 : với k = ^ ta có phương trình đường thẳng cần tìm là: 


y = ^(x-l) + 2<=> x-4y + 7 = 0 


7. Ta có: ABO = 60° => BAO = 120°. 

Gọi a là góc tạo bởi đường thắng d và trục Ox, ta xét các trường họp sau đây: 
Trường họp 1 : a = bao = 120° => k = tan 120° = -sỊĨ. 


36 










/ J A ỵ -—-—- 

Phương trình đường thẳng d là: y = -*J3 X - 14- ^ 6>/3x 4- 6y - 2 + 3>/3 = 0 

V 3 


Trường họp 2 : a + ỔAỠ = 120° =>a = 60° => k = tan 60° = \Ịĩ. 

Phương trình đường thẳng d là: y = yfĩịx - ^ <í> 6^Ỉ3x - 6y + 2 - 3\j3 = 0 

8 . Do A<=d nên A(x '2x, -4). Ta có: AB.n d = 0 <=> (1-x .;6-2x.).(l;2) = 0 


. .. , _ .. 13 ( 13.46 

5 V 5 5 

Phần còn lại tác giả xin đế cho bạn đọc. 

9. Bạn đọc tự giải. 

10. Bạn đọc tự giải. 

11. HD: Điếm c là giao điếm của trung tuyến CM và đường thắng AC. Điếm M là giao điếm của AB 
và CM, sau khi tìm được toạ độ điếm M thì tìm được toạ độ điểm c từ đó viết được phương trình 
đường thẳng BC. 

12. HD: Ta tìm được toạ độ của hai đỉnh đầu tiên là giao điếm của hai đường trung tuyến với cạnh đã 
cho. Tìm toạ độ trọng tâm của tam giác rồi suy ra toạ độ đỉnh còn lại. 

13. Bạn đọc tự giải. 

14. Bạn đọc tự giải. 

15. Bạn đọc tự giải. 

16. Toạ độ điếm G là nghiệm của hệ phương trình: 

x+y- 4=0 l 3 3j 

Ta có: ÃK = ịÃG<=>(x K+ 2-y K -ì) = ị[ỵ-^K[-ị-A^ 

Gọi B(x b ',2x b +1) suy ra C(-3-x B ;7 -2x B ) vì K là trung điểm 



của BC. 

Vì c nằm trên đường thắng x4-y-4 = 0 nên ta có: (-3-x B )4-(7-2x B )-4 = 0<=>x B =0. 
Phần giải tiếp xin đế cho bạn đọc. 

17. Bạn đọc tự giải. 


18 . Giả sử M(nr,0),N(0;n ) với m,n> 0 . Phương trình đường thẳng d là: — + — = 1. 

m n 

^23, 3 m 

Vì đường thăng d đi qua điêm Q nên — + — = l=>n= ——- . Do n > 0 nên m > 2. 

m n m - 2 

Ta có: OM + ON = m + n = m + ——— = (ỵn - 2) 4—+ 5 > 2 s/ẽ 4-5. 

m—2 m—2 


Đăng thức xảy ra khi: 


m 2 777-2 ^ịm = 2 + sịẽ 

n= 3m \n = 3 + 46' 

m - 2 


Phương trình đường thăng 


,. X y . 

d : Ị— + ' ị— -1 

2 + V6 3 • V 6 


19. Bạn đọc tự giải. 

. , X y 

20. Gọi A(a;0),B(0;b) với a,b>0. Phương trình đường thăng <r/là — 4-4- = 1. 

a b 


37 






Do đường thẳng d đi qua điểm M nên ta có: — + y = 1. 

a b 

Cách 1: Sử dụng bất đẳng thức AM-GM. 

Ta có: OA + 3 OB = a + 3b> 2\Ịa.3b <=> OA + 30B > 2\ị3(ib. 

K , 3 1 - ị 3 1 . _ 2sỊĨ .. 

Mà ta cũng có: — + y>2. — .2- =Í>1>— 1 = ab> 12. 

a b \ a b ■sỊab 

Suy ra: OA + 30B > 2 Ự 3 .I 2 ^ OA + 30B > 12. 


Đăng thức xảy ra khi: 


a = 3b 
3 1 

a b 


a = 6 


X , y 


d :-~ + ^ = ỉ<í>\d :x + 3ỵ-6 = 0 
b = 2 6 2 1 -—- 


4+ị=i 

K a b 

Cách 2: Sử dụng bất đắng thức Cauchy-Schwars. 


Ta có: 0A + 30B = a + 3b = 


nu c ^uucny-ocnvvurò. 


0A + 30B > 12. 


Đăng thức xảy ra khi: 


„.3 . 1 

a . — = 3b . — 
a b 

44-1 

a b 




<3 = 6 
b = 2 


21. Xét tam giác OAB vuông tại o ta có: 

—+ —37 = — với // là chân đường cao hạ 
OA 2 OB 2 OH- 

từ ơ xuống cạnh AB của tam giác OAB. 


Để ——r- + —-—- nhỏ nhất thì ——- nhỏ nhất, tức 
OA 2 OB OI í 

là OH lớn nhất. Mà OH lớn nhất khi H và M 
trùng nhau. 

Như vậy đường thắng d sẽ nhận OM = (4; 3) làm 
vecto pháp tuyến. 

Suy ra phưong trình đường thắng cần tìm là 
d :4x + 3y - 25 = 0 


cl : x + 3y - 6 = 0 



22. Bạn đọc tự giải. 

23. Bạn đọc tự giải. 

24. HD: Vì M nằm trên d , nên M(2y M ; y M ) từ đó ta tính khoảng cách từ M tới dị bằng 2 lần khoảng 
cách từ M đến d 2 . 


ĐS: M l (-22;-11), M 2 (2; 1). 

25. ĐS: X-3y +11 = 0 V X + y - 1 = 0. 

26. Bạn đọc tự giải. 

27. Bạn đọc tự giải. 

28. Bạn đọc tự giải. 

29. Bạn đọc tự giải. 

30. Bạn đọc tự giải. 


38 






31. HD: Aổ:2x+.y-2 = o=>ổ^|;0 

VL Ced nên C(2y c - 2; y c ); AB = 2BC => AB 2 = ABC 2 => c, Ị^ệ;|j,C 2 (0;l). 
C(7;3),cí-f;^) 


32. c (7;3),CJ ~TT• 
21 11 11 1 


33. Bạn đọc tự giải. 

34. Bạn đọc tự giải. 

35. HD: Cách 1 viết phương trình các cạnh của tam giác sau đó tì mối quan hệ của chúng với đường 
thắng ả rồi đưa ra kết luận. Cách 2 quan hệ bằng cách thay toạ độ của ba điếm A, B, c vào đường 
thẳng d. 


36. HD: Cách 1 dùng công hức Herron. Cách 2 


S OBC = ịd(0,BC).BC. 


37. HD: Điếm đối xứng của A qua đường phân giác trong góc B nằm trên BC, điểm đối xứng của A 
qua đường phân giác trong của góc c nằm trên BC. 

38. HD: Tính góc giữa một đường phân giác và một cạnh đế xác định xem trong hai đường phân giác 
đường nào là đường cần tìm. 

39. Bạn đọc tự giải. 

40. Bạn đọc tự giải. 


41. HD: Cách 1 gọi / là tâm của đường tròn thì 


Ị ỈA ± Ox 
\ lA = IB ■ 


Cách 2 gọi I là tâm đường tròn và M là 


9 L ưA A V1V T W 

trung diêm AB thì _. Cách 3 gọi I là tâm đường tròn thì I năm trên đường trung trực của 

[ỈM _L AB 

AB và nằm trên đường thắng đi qua A và vuông góc với Ox. 

42. Gọi 1 là trung điểm của đường tròn thì IA — IB = d(I,d : x-y- 1 = 0). 


43. Bạn đọc tự giải. 

44. Bạn đọc tự giải. 

45. a. Gọi I(a;b) ta có: 


dự, Ox) = dự, Oy) = IA <=> \b\ = \a\ = Ậ2-af +{A-bý =>a 2 = (2 -a) 2 +(4 -a) 2 


<=> a —12« + 20 = 0 <=> 


a = 10 => 7(10;10) => (C): (x-10) 2 +(.y-10) 2 
a = 2^ 1(2;2) => (C) :(x-2) 2 +(y- 2) 2 = 10 


= 10 


46. Bạn đọc tự giải. 

47. Bạn đọc tự giải. 

48. a. Hai đường tròn này tiếp xúc trong với nhau khi IJ = \R t -R,\ 
b. Hai đường tròn này tiếp xúc ngoài với nhau khi IJ = R t + R 2 . 


39 



